Thanh Khảo Dịch Vụ Vệ Sinh Dàn Lạnh Bằng Phương Pháp Nọi Soi 


Hệ thống điều hòa trên ô tô là một hệ thông phụ trợ nhưng cực kỳ cần thiết để 
giúp cho người ngôi trên xe cắm thấy thoải mái trong suốt hành trình. Sau một 
thời gian sử dụng, dàn lạnh sẽ bị đóng bùn bẩn, rác, tích tụ vi khuẩn,... làm 
cho hệ thống lạnh không còn hoạt động bình thường, đồng thời mùi hôi thối 
phát ra gây cảm giác khó chịu cho người trên ô tô. Do đó, bảo dưỡng dàn lạnh 
là một bước vô cùng quan trọng mà các chủ xe không nên “ngó lơ”. 


Vệ sinh dàn lạnh bằng phương pháp nội soi 


THHNH PHDNB 


12u¿o 


Nếu bạn cần hiểu hơn về tầm quan trọng của việc vệ sinh dàn lạnh và quy trình 
bảo dưỡng - vệ sinh dàn lạnh. Cùng tham khảo bài viết sau của Thanh Phong 
Auto. 

Tại Sao Cần Vệ Sinh Dàn Lạnh Định Kỳ? 


Cũng giống như hệ thống điều hòa gia đình, dàn lạnh ô tô cũng cần vệ sinh 

định kỳ để: 

«e Làm sạch bụi bẩn, bùn đất bám lâu ngày, tạo sự thông thoáng cho hệ thống 
lạnh, không khí lạnh nhanh chóng được đưa vào khoang lái ngay sau khi bật 
công tắc. 

« _ Loại bỏ mùi hôi thối mỗi khi bật hệ thống lạnh, ngăn ngừa các bệnh về hô hấp. 

«e Duy trì khả năng trao đổi nhiệt, đảm bảo nhiệt độ chuẩn và giảm tải cho lốc 
nén. 

«e Giảm độ ồn khi sử dụng. 

„e Kéo dài tuổi thọ cho hệ thống điều hòa. 


Dịch vụ vệ sinh nội soi dàn lạnh trên xe ô tô 


* Lưu ý: Dàn lạnh nên được vệ sinh định kỳ 5.000km — 10.000km đề đảm bảo hệ 
thông lạnh luôn làm việc ổn định. 

Đề xuất tham khảo: Những hư hỏng thường sặp & cách khắc phục hệ thống điều 
hòa ô tô 

Quy Trình Vệ Sinh Dàn Lạnh Ô Tô 


So với cách vệ sinh dàn lạnh truyền thông thì phương pháp nội soi dàn lạnh sẽ 

có u điểm nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm hơn. 

«e Không cần tháo taplo, xả gas nên tránh được những sai sót và thiệt hại nếu 
tháo lắp sai kỹ thuật. 

‹ - Tiết kiệm được chỉ phí, thời gian thực hiện và phí nạp gas mới. 

Với quy trình bảo dưỡng - nội soi dàn lạnh chỉ mất khoảng 30 phút: 

‹ Bước 1: Chuẩn bị 

Trước khi thực hiện vệ sinh, cần tắt động cơ, mở tất cả các cửa xe và lấy hết các 

vật dụng trên xe. 

«ồ Bước 2: Tháo lọc gió 


Tháo lọc gió và kiểm tra tình trạng: bụi bân như thế nào và còn sử dụng được hay 
không? Trường hợp còn dùng được thì sẽ tiễn hành vệ sinh; nếu không thì cần thay 
mới đề hệ thống điều hòa hoạt động tốt, đảm bảo nguồn không khí trong xe được 
trong lành nhất. 


ý THRNH PHONG ˆ 
7 


\ 


_= s4 h 
Tháo lọc gió kiểm tra tình trạng bụi bẫn, hư hỏng & vệ sinh lọc gió 


‹ồ Bước 3: Vệ sinh đường ống gió 

Có nhiều cách để vệ sinh đường ống gió nhưng trong bài viết này, Thanh Phong 
Auto sẽ giới thiệu đến bạn phương pháp dùng hơi nước nóng bảo hòa. Thông qua 
hệ thống đun, nhiệt độ cao tạo ra hơi nước nóng bảo hòa sẽ luôn lách qua các họng 
gió và trải khắp hệ thống phân phối gió của hệ thống lạnh, từng bước làm sạch và 
diệt khuẩn hiệu quả. 


71 ` 
Í 1o =. 


\ ? 
`) ` 


1 


Vệ sinh đường ống gió bằng phương pháp dùng hơi nước nóng bão hòa 


‹« _ Bước 4: Tháo quạt dàn lạnh : 

Đê bảo dưỡng, vệ sinh sâu hơn cho hệ thông dàn lạnh thì cân tháo các chi tiệt như 
nắp che, quạt dàn lạnh ra kiêm tra. Sau đó vệ sinh hoặc sửa chữa/thay thê nêu có 
hư hỏng. 


k 


xã 


Tháo dàn quạt lạnh vệ sinh, kiểm tra sửa chữa/thay thế nếu hư hỏn 


«ồ Bước 5: Nội soi 

Sử dụng camera nội soi quan sát chi tiết dàn lạnh. Bộ dụng cụ này bao gồm màn 
hình và đầu quang, sử dụng để kiểm tra sâu bên trong hệ thống dàn lạnh. Từ đó, 
biết được vị trí nào còn bị bám bân, hư hỏng cần vệ sinh và bảo dưỡng. 


THRNH PHũNG 
'\ 1o 


Sử dụng camera nội soi quan sát chỉ tiết dàn lạnh 


‹« Bước 6: Vệ sinh nội soi 

Phun nước bằng súng áp lực vào dàn lạnh. Quá trình này, kỹ thuật viên sẽ phun 
ngắt quãng, nhấp nhả liên tục để nước len lỏi vào các bộ tản nhiệt của hệ thông 
lạnh, cặn bân sẽ được đánh tan và thoát ra theo đường thoát nước. 

« Bước 7: Xịt dung dịch vệ sinh dàn lạnh chuyên dụng 

Xịt dung dịch vệ sinh dàn lạnh chuyên dụng vào dàn lạnh và ngâm tầm 5 phút, sau 
đó phun nước để đầy dung dịch ra ngoài. Bước này giúp đánh tan những cặn bẩn 
cứng đầu bám ở trong dàn lạnh. 

Quá trình phun và xịt sẽ được theo dõi bằng máy nội soi nên kỹ thuật viên sẽ biết 
được tình trạng dàn lạnh đã được vệ sinh sạch hoàn toàn hay chưa. Trường hợp 
còn sót cặn bân, sẽ tiến hành xịt dung dịch chuyên dụng — ngâm 5 phút — làm sạch 
lại với súng phun nước một lần nữa. 


Lš 


T2 7 THỈNH PHONG 


uÉo 


Xịt dung dịch vệ sinh dàn lạnh chuyên dụng 


‹ _ Bước 8: Lắp các chỉ tiết lại như ban đầu 

Sau khi vệ sinh xong, kỹ thuật viên sẽ lắp lại quạt gió, lọc gió và các chỉ tiết theo 
đúng kỹ thuật. Cuối cùng là khởi động động cơ, bật máy lạnh ở chế độ thấp nhất 
trong vòng 5 phút (mở tất cả các cửa) để kiêm tra hoạt động của hệ thống. 


Tham khảo dịch vụ Bảo Dưỡng — Nội Soi Dàn Lạnh qua video: 

Trên đây là những thông tin về dịch vụ bảo dưỡng, vệ sinh dàn lạnh bằng 
phương pháp nội soi. Với dịch vụ này, hệ thống dàn lạnh của xe ô tô được làm 
sạch hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với các phương pháp 
truyền thống. 

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về dịch vụ Báo Dưỡng — Nội Soi Dàn 
Lạnh. Mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Thanh Phong Auto để được tư vấn 
tận tình! 


